


Chương 461: Pháp tắc chi áo



Dịch: GinNguyen 

 

Biên: Độc Hành 

 

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông 

 

Suốt thời gian Nguyên Anh ở trong lôi trì, Hàn Lập cảm thấy mỗi một khắc trôi qua đều cực kỳ thống khổ, bảy ngày trôi qua lại cảm giác như qua bảy mươi năm vậy. 

 

Vào một đêm, giữa không trung truyền đến một tiếng sét. 

 

Một đạo kim sắc lôi quang tựa như dãi ngân hà cắt ngang chân trời, làm cả màn đêm rực sáng như ban ngày. 

 

Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đạo lôi quang kia cũng dần tối lại, tòa lôi trì màu vàng cũng tan dần theo, triệt để biến mất trên vòm trời. 

 

Một Nguyên Anh bé nhỏ cao khoảng ba bốn tấc từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, ngũ quan bình thường, nét mặt tươi cười, toàn thân tỏa ra kim sắc quang mang chói mắt, nhìn từ xa như một mặt trời màu vàng nho nhỏ. 

 

Chỉ thấy Nguyên Anh kia chậm rãi rơi vào đỉnh đầu Hàn Lập, nhìn quanh một chút, lại duỗi lưng một cái, tiến nhập vào đầu Hàn Lập. 

 

Hàn Lập vốn một mực khoanh chân nhắm mắt, lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kim quang giống như thực chất từ trong mắt bắn ra, ly thể đến ba thước, thoạt nhìn hơi có chút cổ quái buồn cười. 

 

Bất quá tình huống cũng không kéo dài lâu, mí mắt hắn chớp vài cái, kim quang kia dần dần thu liễm, cuối cùng triệt để chui vào đáy mắt biến mất không thấy gì nữa, tinh quang trong mắt lại càng thêm ngưng thực rõ ràng. 

 

Tâm hắn vừa động, quanh thân tỏa ra kim quang, Chân Ngôn Bảo Luân hiện ra sau lưng, lóe lên bay đến trước người, treo lơ lửng giữa không trung, quay tròn không thôi. 

 

Chỉ thấy phía trên ánh sáng rung động, Thời gian đạo văn lập loè bất định, ba trăm sáu mươi đoàn đạo văn đều đã khôi phục, mà trên Bảo Luân còn có ba sợi tinh ti màu vàng quấn quanh, đúng là sợi tơ Thời gian pháp tắc. 

 

Hàn Lập nhìn ba sợi tinh ti màu vàng này, đầu lông mày nhảy lên, lộ ra vẻ vui mừng. 

 

Có lẽ do trước đây ăn vào Kim Hồn Đan, thần hồn sinh ra một sát na biến hóa, bản thân có một loại cảm giác thập phần huyền diệu đối với không gian nhỏ này, cảm giác rất khó nói rõ, trong lúc mơ hồ lại hiểu ra một tia lực lượng Thời gian pháp tắc. 

 

Lúc ấy, hắn cảm thấy sợi tơ Thời gian pháp tắc trong cơ thể rục rịch, nhưng bởi vì sắp tiến giai Kim Tiên cảnh, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. 

 

Kết quả là qua mấy ngày đắm chìm trong Lôi Trì tẩy Anh, có thể nói sống một ngày bằng một năm, nhưng loại cảm giác kỳ diệu với không gian này lại hiện ra, thời gian chi lực trong cơ thể cũng theo đó mà sinh ra một tia biến hóa vi diệu, bất tri bất giác lại lần nữa ngưng tụ ra thêm hai sợi tơ Thời gian pháp tắc. 

 

Phải biết rằng, trước đây vì ngưng tụ ra sợi tơ Thời gian pháp tắc thứ nhất, hắn đã rất nhọc lòng thử hết thảy các phương pháp có thể, thậm chí lấy thân mạo hiểm trực tiếp nuốt lục dịch trong Chưởng Thiên Bình, nhưng đều không có hiệu quả. Cuối cùng phải thông qua luyện chế Đạo Đan thời gian mới được như ý nguyện. Hôm nay một lần lại ngưng tụ ra hai sợi, sự kinh hỉ trong lòng hắn có thể hiểu được. 

 

Giờ phút này, hắn muốn lần nữa tái hiện lại trạng thái kia, nhưng bất luận thế nào cũng không làm được. 

 

Cái này gọi là tạo hóa trêu người a. 

 

Hàn Lập khẽ thở dài, một ngón tay vẽ ra, ba sợi tinh ti lập tức như linh xà từ trên Bảo Luân bay vụt đến, quấn quanh trên đầu ngón tay hắn. 

 

Hắn đưa thần thức vào trong đó, lập tức cảm nhận được từng cỗ Thời gian pháp tắc mãnh liệt truyền đến. 

 

Đúng lúc này, bỗng nhiên trên Chân Ngôn Bảo Luân tỏa ra một mảnh hào quang chói mắt. 

 

Một đạo lục mang từ trong ngực hắn bỗng nhiên sáng lên, bình nhỏ màu xanh sẫm không bị khống chế bắn ra, lơ lửng giữa không trung, hào quang mãnh liệt, hóa thành một đoàn lục sắc kiêu dương. 

 

Hai thứ này hô ứng lẫn nhau, đồng thời tản ra lớp lớp chấn động cường đại. 

 

Chỉ nghe “vèo” một tiếng, ba sợi tinh ti thời gian đang quấn trên tay hắn nhao nhao bay ra, như mũi tên bắn nhanh chui vào tiểu bình màu xanh sẫm, lóe lên rồi biến mất. 

 

Một tiếng trầm đục vang lên, linh văn mặt ngoài Chưởng Thiên Bình chớp động, lục quang nở rộ trở nên lóa mắt, hình thể cũng nhanh chóng lớn lên, rất nhanh hóa thành một vòng phỉ thuý to như cối xay. 

 

Vô số lục sắc phù văn trên vách bình bay ra, một đám mây lục sắc ngưng tụ trong thân bình, tạo thành một vòng xoáy cuồn cuộn kịch liệt. 

 

“Oanh long long” 

 

Từng đợt chấn động khí tức đặc thù không ngừng truyền ra, lục vân trong Chưởng Thiên Bình hóa thành một đạo lục quang lớn, trực tiếp xé rách hư không, ngưng tụ ra một mặt Tinh Bích kỳ dị giống như lần trước. 

 

“Lại tới nữa...” 

 

Hàn Lập nhìn Tinh Bích dần dần hiện ra giữa đoàn lục vân, trong lòng khẽ động, miệng thì thào một câu. 

 

Vừa dứt lời, vòng xoáy đã lớn lên như một căn phòng, một cỗ hấp lực khổng lồ kỳ lạ đột nhiên từ trong đó sinh ra, bao phủ cả người hắn vào. 

 

Lập tức lực lượng thần hồn thoát khỏi thân thể hắn, lóe lên tiến vào bên trong vòng xoáy. 

 

Hàn Lập cảm thấy trong đầu đau nhức một hồi, rất nhanh hai mắt tối lại, hoàn toàn mất đi ý thức. 

 

Trong lúc hốt hoảng, tai của hắn nghe từng trận âm thanh nổ vang, kèm theo tiếng gió gào thét mãnh liệt. 

 

Hắn cả kinh, vội vàng mở mắt ra. 

 

Nhìn chung quanh, hắn phát hiện thân mình đang ở giữa không trung vạn trượng, đang cấp tốc phi độn về phía trước, sau lưng không ngừng truyền đến tiếng nổ vang kịch liệt. 

 

Đã một lần trải qua thần hồn xuyên không, lần này Hàn Lập cũng không quá mức kinh hoảng, hắn không có ngừng phi độn, cúi đầu nhìn xuống thân mình. 

 

Vừa nhìn qua, hắn nhịn không được khẽ giật mình, làm cho thân hình đang phi độn cũng run lên kịch liệt. 

 

Kim quang trên người hắn mịt mờ, thoạt nhìn như đúc từ vàng, bất quá cánh tay lại thô ngắn, trước ngực còn ôm một vòng tay trữ vật xanh biếc, nào giống như một tu sĩ, rõ ràng là một Nguyên Anh đang liều mạng chạy trốn. 

 

Hàn Lập hơi ngẩn ra, trong lòng đắng ngắt, Lăng Vân Tử lần trước tốt xấu cũng là một người sắp chết, lần này lại là một Nguyên Anh trốn chạy trối chết. 

 

Bất quá tuy là Nguyên Anh, nhưng thực lực Nguyên Anh này mạnh hơn nhiều so với Lăng Vân Tử. 

 

Tâm Hàn Lập vừa động, muốn thử nhớ lại ký ức của Nguyên Anh này, lập tức trong óc như có tiếng sấm sét nổ vang vù vù không thôi. 

 

Một đoạn trí nhớ không trọn vẹn và tâm tình phức tạp dũng mãnh truyền vào trong đầu hắn. 

 

Trong miệng Hàn Lập phát ra tiếng thở nhẹ, thân thể không khỏi suy sụp rơi xuống dưới. 

 

Cũng may cảm giác này chỉ thoáng qua trong chốc lát, hắn nhanh chóng ổn định thân hình, nhưng cũng dừng bước, không tiếp tục trốn chạy nữa. 

 

Thần sắc hắn cổ quái, di động thân thể, quay người nhìn lại phía xa sau lưng. 

 

Chỉ thấy trong vùng hư không đó, từng màn sáng hình tròn màu sắc khác nhau, bao phủ mảng lớn trời đất, từ trong truyền ra trận trận chấn động làm tim Hàn Lập đập nhanh không thôi, dù cách xa như vậy hắn vẫn nghe rõ ràng. 

 

Đó là hơn mười loại, thậm chí là gần trăm loại Linh vực cường đại, tản mát ra chấn động lực lượng pháp tắc mãnh liệt, hoàn toàn khác với những Linh Vực mà hắn đã từng thấy trước đó, xen kẽ hoặc bao trùm lẫn nhau, hoặc xông tới với nhau, bộc phát ra từng đợt chấn động động trời. 

 

"Nơi đây đúng là Minh Hàn Tiên Cung..." Hàn Lập nhìn mảnh trời bị xé nứt và đại địa bị tàn phá, thì thào lẩm bẩm. 

 

Giờ phút này, hắn đã biết rõ bản thân đang sống nhờ thân phận Nguyên Anh này, tên là Kim Hải, là một gã Kim Tiên, đệ tử Vô Sinh Kiếm Tông, mới vừa chạy trốn từ trong tông ra. 

 

Hàn Lập lấy được một đoạn trí nhớ ngắn rất hỗn loạn của gã, phần lớn đều là một ít hình ảnh giao chiến vô cùng thê thảm, tựa hồ gần đây đã phát sinh biến cố nào đó. 

 

Phí hết một đoạn thời gian suy nghĩ, Hàn Lập mới sắp xếp, lấy ra từ đó một chút suy đoán mơ hồ. 

 

Chẳng biết tại sao, hai ngày trước thế lực Luân Hồi Điện đột nhiên tấn công Minh Hàn Tiên Cung. Tuy Tiên Cung đã sớm phòng bị, nhưng vẫn không thể chống cự, bị đánh vào tận bên trong Tiên Phủ. 

 

Vô Sinh Kiếm Tông với tư cách là thế lực phụ thuộc Tiên Cung, tự nhiên phải liều chết chống cự bảo vệ Tiên Cung. Vốn định liều mạng dùng căn cơ của tông môn, phát động kiếm hải đại trận làm địch quân trọng thương. Kết quả vào lúc phát động đại trận, lại bị một gã đại năng tu vi Thái Ất Ngọc Tiên cảnh của địch quân phóng thích Linh Vực, khốn trụ toàn bộ tông môn. 

 

Ở trong Linh Vực kia tràn ngập một loại lực lượng pháp tắc khó hiểu, lại có thể áp đảo kiếm khí tràn đầy kiếm hải, kiếm trận kia không cách nào phát động, cuối cùng dẫn đến kiếm trận mất đi hiệu lực. 

 

Đệ tử Vô Sinh Kiếm Tông đành phải kết trận chạy ra khỏi Linh vực Ngọc Tiên, sau đó lại tao ngộ tu sĩ Tiên Cung đại chiến với tu sĩ Luân Hồi Điện. Các sư huynh đệ của Kim Hải từng người một vẫn lạc, có người Nguyên Anh chạy thoát, có người thần hình câu diệt. 

 

Trong lúc vô tình gã xâm nhập vào Linh vực một gã tu sĩ Kim Tiên đỉnh phong, một thân kiếm ý không thể hiện hết được, cuối cùng lọt vào giáp công chết ngay tại chỗ. Trong một khắc cuối cùng, gã vận dụng bí pháp phát nổ bổn mạng phi kiếm, mới giúp Nguyên Anh chạy trốn ra ngoài. 

 

Nhưng dù như thế, Nguyên Anh của gã cũng bị trọng thương, nếu không phải thần thức Hàn Lập nhập chủ, giờ phút này chỉ sợ đã triệt để tiên tán giữa thiên địa rồi. 

 

Vì sao Luân Hồi Điện tấn công Minh Hàn Tiên Cung? Chẳng lẽ Minh Hàn Tiên Cung thất lạc có quan hệ với việc này? Trong lòng Hàn Lập hiện ra vài điểm hồ nghi. 

 

Hắn do dự một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên trái phía trước. 

 

Chỉ thấy ở chỗ đó lơ lửng một cái vòng kim quang mơ hồ nhàn nhạt, đúng là Chân Ngôn Bảo Luân của hắn. 

 

Thời gian đạo văn phía trên lóe ra hào quang mơ hồ, trong đó lại có hơn mười đoàn hào quang đã phai nhạt. 

 

Hàn Lập không khỏi “Ồ” nhẹ một tiếng, cảm giác có chút kỳ quái. 

 

Dựa theo tình huống lần trước, giờ phút này thời gian đã qua ít nhất ba mươi hô hấp, lẽ ra phải nhạt đi ba mươi đạo văn mới đúng, làm sao chỉ có hơn mười đoàn mất đi ánh sáng? 

 

“Chẳng lẽ là...” Lông mày Hàn Lập nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Chân Ngôn Bảo Luân, quan sát không hề chớp mắt. 

 

Sau một lát, lông mày hắn giãn ra, trên mặt lộ ra nét vui mừng. 

 

Hắn thình lình phát hiện, hôm nay mỗi một đoàn Thời gian đạo văn tựa hồ dài hơn trước, mỗi đạo dài ước chừng được ba hơi thở. 

 

Có lẽ việc này có quan hệ với việc hôm nay hắn đã có ba sợi tơ Thời gian pháp tắc? 

 

Nếu thực sự là thế, mỗi một sợi tơ Thời gian pháp tắc có thể khiến cho Thời gian đạo văn tăng khả năng kéo dài thời gian, làm cho thời gian trên Chân Ngôn Bảo Luân theo đó mà tăng nhiều. Cùng với việc ngưng tụ sợi tơ Thời gian pháp tắc càng nhiều, thì thời gian duy trì có thể càng kéo dài hơn. 

 

Cũng không biết, khi sợi tơ Thời gian pháp tắc gia tăng đến trình độ nhất định, thời điểm thần hồn xuyên không, có khiến hắn phải biến hóa nữa không?